BÓN ĐỨC HẠNH CỦA STOICISM 


Ngày nay, do chạy theo thị hiểu đám đông và tôi ưu hóa lợi nhuận nên một số 
sách Stoic lưu hành trên thị trường đã bị cắt đầu cắt đuôi. Do đó, giá trị nguyên 
bản của Stoicism bị ảnh hưởng ít nhiều. Mong các bạn lưu ý, tập trung vào bốn 
Đức Hạnh cốt lõi của Stoicism để hiểu cho đúng, không thì Stoicism sẽ bị áp 
dụng sai và trở thành một thẻ loại self-help rỗng tuếch khác. 


Cần thận đừng để người khác vì mục đích dắt mũi mà dùng Stoicism biến bạn 
thành người dửng dưng, sống vật vờ bàng quan với xã hội, nói với bạn rằng 
"theo Stoic thì phải thế này, không như thế kia" ! No ! Bạn phải hiểu Stoicism là 
một lối sống, hướng bạn tập trung năng lượng vào giải quyết những việc cần 
làm trong vai trò của mình (bác sĩ, chiến binh, vua chúa...) và bỏ qua những thứ 
ngoại cảnh tản mát năng lượng của bạn. 


Hãy như Đại Đề Marcus Aurelius, viết học thuyết đạo đức ngập sách nhưng vẫn 
làm tốt vai trò của mình là tòng quân đập tanh bành giặc German. Ông có nghĩ 


https://thuviensach.vn 


về "đạo đức" mà đĩ hòa vi quý, thế giới bình đẳng bác ái mà tha cho giặc đang 
chực chờ ở biên giới không ? KHÔNG ! 


"Trong Mặt dây tâm đen gọi là Dharma. Dharma của 1 chiến sỹ là giết người 
giết kẻ thù, Dharma của bác sỹ là cứu người bất kế đó là ai. Dù 2 việc đó trái 
ngược nhau nhưng đều đúng. Đó là bốn phận của mỗi người. Chiến binh từ chối 
giết người, bác sỹ từ chối cứu người.. đều vứt hết" - Khai Hoang 


"Một người vô hại không là người tốt. Một người tốt là người nguy hiểm nhưng 
có thê kiêm soát được cái sự nguy hiêm đó" - Jordan Peterson 


Đừng sông như nice guy rôi chả làm được cái gì ra hôn mà hãy làm một thăng 
đàn ông mạnh mẽ, chính trực và không từ bỏ vai trò của mình trong bât cứ tình 
huông nào. 


by @Nhat J. Nguyen 
1/COURAGE - SỰ CAN ĐẢM 


Một trong 4 virtue hay bị hiểu nhằm nhất của một người Stoic. Lòng dũng cảm 
(Courage) là một virtue có khá nhiều cách thể hiện, và đôi khi việc thể hiện 
courage ra ngoài có thể bị hiểu nhằm là ngu ngốc hay hung hăng. Chính bởi vậy 
Courage luôn phải đi kèm với Wisdom. 


Mỗi một người Stoic là một chiến binh. Họ luôn luôn sẵn sàng cho các cuộc 
chiến mà cuộc đời thảy vào họ. Đó có thê là cuộc chiến bảo vệ bản thân, bảo vệ 
gia đình, bảo vệ đất nước, bảo vệ lẽ phải ... HOẶC cũng có thể là cuộc chiến 
với chính bản thân chống lại sự cám dỗ, sự tha hóa, sự tự cao của chính mình 


Marcus Aurelius là một tắm gương điên hình cho lòng dũng cảm. Suốt 19 năm 
cầm quyên, ông luôn phải cầm quân chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ La Mã trước 
giặc German. Ông không bị động chờ kẻ thù tới trước cửa mà luôn luôn sẵn 
sàng tấn công và tiêu diệt các mối nguy hại cho quốc gia. Là một hoàng đề La 
Mã, ông luôn phải đối đầu với chính bản thân mình, giữ bản thân không bị cám 
dỗ tha hóa bởi quyền lực tuyệt đối. 

Seneca, một biểu tượng vĩ đại của StoIcIsm, trước khi bị ép chết bởi bạo chúa 
Nero, cũng đã không ngần ngại nói thắng những lời cuối vô mặt hắn: " Nero can 
kill me, but he cannot harm me” 

Thrasea, một chính trị gia theo Stoicism, người đã dũng cảm đứng lên chống lại 
bạo chúa Nero, cho dù thất bại và phải đánh đổi bằng tính mạng của mình, ông 
không bao giờ hối hận và chết 1 cách vinh quang. 


https://thuviensach.vn 


Có lẽ đây cũng là điểm khác biệt giữa Stoicism với các hướng tu tập khác như 
Phật giáo. 


Một người StoIic không ngại va chạm, không tránh né thực tại, không rút lui 
khỏi xã hội để thoát tục, không sợ cám dỗ. Một người stoic luôn sẵn sàng mang 
theo vũ khí và sẵn sàng chiến đấu đề bảo vệ những điều đúng đẫn. Và tất nhiên 
để biết phân biệt đúng-sai, phải-trái... Courage luôn luôn phải đi kèm với 
Wisdom, Justice và Temperance, đặc biệt là WIisdom. Sự dũng cảm mù quáng 
sẽ biến bạn thành một tên lính đánh thuê, chiến đấu không vì mục đích nào cả, 
chỉ đơn giản là chiến đấu vì chiến đấu. 


"A wIse king does not seek out war, but he must always be ready for 1t” - You 
are King oŸ your own. 


Sự dũng cảm ở thời hiện đại không nhất thiết phải thể hiện bằng bạo lực, chiến 
đấu, nhưng có thê được thể hiện bằng ngôn từ, lời nói chống lại các tư tưởng thô 
tả, tha hóa, chống lại đám self-help độc hại. Một người Stoic không phải là một 
người vô hại, nhưng là một người luôn luôn sẵn sàng chiến đấu khi cuộc đời yêu 
cầu. 


"A harmless man 1s not a good man. A øgood man 1s a very dangerous man who 
has that under voluntary control”" - Jordan Peterson 


“Don't you know life 1s like a military campalgn? One must serve on watfch, 


another 1n reconnaIssance, another on the front line... . So 1t 1s for us—each 
person”s life 1s a kind of battle, and a long and varied one too. You must keep 
watch like a soldier and do everything commanded. .... You have been 


stationed 1n a key post, not some lowly place, and not for a short time but for 
life.” — EpIctetus 

Memento Moïi - ai rồi cũng sẽ chết, nhưng bạn có thể chọn sông một cách hiên 
ngang và ra đi trong vĩnh quang vì đã chiên đâu cho lý tưởng đúng đăn của 
mình - hay bạn sẽ sông như một kẻ hèn kém và chết trong tủi nhục, quyết định 
là ở bạn. 

2/ JIUSTICE (MORALITY) - SỰ CÔNG BẰNG 


Trong 4 virtues của Stoicism chắc có lẽ Justice là khó thực hiện nhất vì nó đòi 
hỏi phải giữ được một cái đầu bình tĩnh trước khi quyết định phản ứng trước 
hầu hết sự việc diễn ra với chúng ta, kế cả khi gặp phải những ý kiến trái chiều 
hay những người phản đối. 


Justice: đối xử với người khác bằng sự công bằng kề cả khi họ làm SAI. 


https://thuviensach.vn 


Quả thật khi đứng trước một người có hành vĩ sai trái, đặc biệt nếu hành vi đó 
nhăm vào chính bản thân chúng ta, việc giữ được Justice là điêu khá khó khăn. 


Khi nói đến Justice, không thê không nhắc tới Reciprocity. 


Reciprocity (có qua có lại) là một trong những đặc tích thường thấy ở con 
người, tất nhiên không phải ai cũng có. Khi chúng ta nhận được sự tích cực 
(một sự giúp đỡ, một món quà...) chúng ta có xu hướng tìm cách để đáp lại sự 
tích cực đây, hoặc nếu không đáp lại được thì chúng ta sẽ có xu hướng lan tỏa 
sự tích cực đấy tiếp cho những người khác. Đặc biệt những khi khó khăn, sự 
giúp đỡ từ người khác sẽ làm ta có cảm giác mang nợ sâu đậm. Tất nhiên đây 
chỉ là xu hướng, ngoài kia vẫn đầy những kẻ khi nhận được sự giúp đỡ khi khó 
khăn nhưng sẽ phủi trắng khi hết hoạn nạn. 


(Ngoài lề một chút, reciprocity cũng là một trong những mánh mà các doanh 
nghiệp hay dùng đê chôt sales. Băng cách cho, tặng hay một sản phâm hay dịch 
vụ nhỏ miễn phí, tỷ lệ chốt sales sẽ tăng đáng kê nêu người nhận cảm thấy hài 
lòng) 


Tuy nhiên nếu như thứ được nhận không phải là sự tích cực mà là sự tiêu cực 
(cơn giận dữ, lời nói chỉ trích, hành vi tắn công...), hầu như tất cả mọi người sẽ 
muốn ngay lập tức đốp chát lại, trả đũa ngay lại người vừa gây ra cảm giác khó 
chịu đó cho chúng ta. Đặc biệt khi nhận được Mày chửi tao một câu, tao chửi lại 
mày mười câu, mày đánh tao một cái, tao đánh lại mười cái. Và hầu như chúng 
ta có xu hướng đáp trả lại sự tiêu cực từ người khác gấp nhiều lần cái chúng ta 
nhận được. Điều này tạo ra một vòng lặp luận quần hận thù trong xã hội và gia 
đình. Khi không thê đáp trả lại sự tiêu cực cho chính người gây ra, người nhận 
sẽ có xu hướng lan tỏa lại sự tiêu cực của bản thân cho những người xung quanh 
do tích shadow. Có lẽ câu nói phù hợp nhất với sự thật này là: “Thật hài hước, 
kẻ bị tôn thương lại muốn làm tốn thương người khác”. Vòng lặp và sự lan tỏa 
của sự tiêu cực thì to, rộng và bên hơn rất nhiều của sự tích cực. 


Lưu ý nhỏ: phần lớn sự trả đũa người khác mang tính thuần cảm xúc, không 
phải dựa trên bản chất của sự việc gây ra cảm xúc đó. Một người khi bị chỉ trích 
(criticize) sẽ dễ dàng quay qua tìm cách chỉ trích, chửi bới lại người đã chỉ trích 
mình mà ít khi quan tâm tới logic và mục đích của việc chỉ trích đó. Rất nhiều 
trường hợp sự chỉ trích nhằm mục đích chỉ ra cho chúng ta rằng chúng ta đang 
đi sai, làm sai (muốn biết thế nào là đúng sai thì phải có Wisdom, đã đề cập 
trong bài trước). Và rất nhiều người trong chúng ta, cả nam lẫn nữ, đều không 
muốn thừa nhận mình đang sai. Việc bị người khác nói rằng mình đang sai động 
chạm tới ego của chúng ta và chúng ta phản ứng lại bằng cách bục shadow để 


https://thuviensach.vn 


tốn thương ego của đối phương chứ ít khi nhìn vào logic mà mục đích của lời 
chỉ trích. 


Với một người StoIc, việc thực hành Justice là tách bản thân khỏi cảm xúc khi 
suy nghĩ, phát ngôn và hành động để có thê dùng Wisdom đánh giá bản chất của 
sự việc một cách đúng đắn nhất. Để luôn hành động vì lợi ích chung (common 
good) chứ không phải lợi ích riêng. Marcus Aurelius là người luôn thực hành 
Justice một cách nghiêm chỉnh nhất. Ông coi Justice là virtue quan trọng nhất 
và là nguồn gốc của tất cả virtues khác. 


“And a commitment to Justice in your own acts. Which means: thought and 
action resulting 1n the common good. What you were born to do.” —— Marcus 
Aurelius, Meditations, 9.31 


Thực hành Justice không bao gồm việc phải nhún nhường để bị làm tốn hại về 
thân thể, danh dự, nhân phẩm. Việc phản ứng lại để bảo vệ bản thân và người 
xung quanh khi thân thể, danh dự, nhân phẩm bị tốn hại là hoàn toàn hợp lí với 
một người Stoic. Tuy nhiên việc phản ứng phải có sự tách biệt rõ ràng với cảm 
xúc để tránh rơi vào vòng lặp hận thù như đã nói ở đoạn trên. 


Ví dụ cụ thể về thực hành Justice 


Nếu một người chỉ trích ý kiến của bạn, tìm hiểu xem mục đích của họ là gì và 
lý lẽ (reason) trong những câu chỉ trích của họ. Đôi lúc bạn sẽ thấy sự chỉ trích 
đó giúp bạn tốt hơn, hãy cám ơn. Còn nếu không, bạn có thê phản biện để bảo 
vệ quan điểm của bản thân. Tránh việc lẫy cảm xúc đề phản biện, cảm xúc thì 
ko có lý lẽ và logic. Nếu họ hiểu, đấy là điều tốt. Nếu không, đấy không phải là 
thứ bạn có thê kiểm soát được. Đừng chú trọng vào việc phải làm họ hiểu, hiểu 
hay không hiểu nằm ngoài những gì bạn có thê kiểm soát. 

Nếu một người sỉ nhục bạn, bạn có thể bảo vệ danh dự bản thân. Không có gì 
sai khi bảo vệ danh dự cả. Nhưng cũng không cần phải đáp trả gấp 10 lần một 
câu chửi bâng quơ. Bạn đáp lại một câu chửi "đồ ngu" từ 1 người xa lạ bằng 
cách lôi cả 9 đời tô tông nhà nó lên chửi thì không còn là Justice nữa. 

Nếu một người lừa dối bạn, bạn có quyền bảo vệ bản thân, có thể kiện, có thể 
bóc phốt đề đòi lại những gì bị mất nhưng again, không cần phải lôi 9 đời tổ 
tông nhà nó lên đề phốt rồi chửi. 

Nếu bị gây hắn, tấn công, có thê phòng vệ nhưng tránh việc phản công quá mức 
cân thiệt. 


Thấy việc lợi mình hại người thì không làm. 


https://thuviensach.vn 


Không đem sự tiêu cực tới cho những người không liên quan đề trả thù đời. Bạn 
bị lừa không có nghĩa rằng bạn phải đi lừa người khác đề trả thù đời. Bạn bị trai 
lợi dụng, miễn cưỡng cay đắng phải trở thành single mom không có nghĩa rằng 
bạn phải xúi các em gái sau này cũng trở thành single mom để cũng biết cay 
đăng giống bạn mới hả đạ. 


Thấy việc sai trái, hại người thì phải lên tiếng (điều này cần thêm Courage). 


Nếu Temperance và Wisdom tập trung vào bản thân nhiều hơn bên ngoài thì 
Justice là virtue cần thiết để đối nhân xử thế với người xung quanh. Những 
người càng có địa vị, trách nhiệm, quyên lực cao thì lại càng cần Justice để ko 
trở nên lạm dụng quyên lực và luôn luôn giữ sự công bằng với mọi người. Nếu 
như Wisdom giúp người Stoic phân biệt được đúng sai thì Justice øg1úp người 
Stoic chủ động làm điều đúng và tránh điều sai, cũng như công băng trước cái 
sai của người khác. 

Mặc dù con người vẫn còn đây những tội lỗi, tham sân si, chúng ta xuất hiện ở 
thế gian này không phải để gây tôn thương lẫn nhau mà đề chủ động giúp nhau 
tốt lên, đây mới thực sự là Đạo. 


"Seeking the very best In ourselves means actively caring for the welfare of 
other human beIngs." - EpIctefus 


3/ WISDOM - SỰ THÔNG THÁI 


Một trong bốn đức hạnh có tầm quan trọng nhất với tất cả những người theo 
trường phái khắc kỷ là “sự thông thái” (wisdom). 


Wisdom: 1s the ability to think and act using knowledøge, experlence, 
understanding, common sense and 1nsight 


(https://en.wikipedia.org/wIk1/Wisdom ) 


Chúng ta thường hay nhầm lẫn Wisdom với kiến thức (knowledge) hay kinh 
nghiệm (experience). Sự nhằm lẫn này khá phố biến đến mức rất nhiều người 
trong xã hội nghĩ rằng chỉ cần học cao, tới thạc sĩ, tiến sĩ thì tự khắc sẽ có 
wisdom. Hoặc như những người có tuổi, có nhiều năm kinh nghiệm sống 
thường hay áp đặt lên lũ trẻ là “trứng mà đòi khôn hơn vịt”. Trên thực tế, 
Wisdom không đơn giản là kiến thức hay kinh nghiệm. Wisdom bao gồm cả 
kiến thức, kinh nghiệm, sự hiểu biết và khả năng đánh giá, phán xét, ra quyết 
định dựa vào những kiến thức, kinh nghiệm và sự hiểu biết đó. 


Một trong ba triết gia nỗi tiếng nhất của Stoic, Epictetus đã nói như sau: 


“The chief task In life 1s simply this: to 1dentify and separate matters so that I 
can say clearly to myself which are externals not under my control, and which 


https://thuviensach.vn 


have to do with the choIces I actually control. Where then do I look for good 
and evil? Not to uncontrollable externals, but within myself to the choIces that 
are my own” 


Wisdom nằm ở việc bạn có thể phân biệt được đâu là những thứ nằm trong khả 
năng kiểm soát của bạn, đâu là những thứ bạn không thê kiểm soát, đâu là đúng, 
đâu là sai và đâu là những mảng xám. Chỉ khi một người có thê phân biệt được 
những điều này, họ mới có thể thực sự đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong 
phạm vi của mình. 


Vậy làm sao đề có thể đạt được Wisdom? Chỉ có thể luôn luôn học hỏi và trải 
nghiệm, không có con đường nào khác. 


Nếu như cách đây vài chục năm, cái sự học nó khá hạn chế. Bạn chỉ có thể học 
bằng cách đến trường hay đến thư viện. Kiến thức nằm trong sách là chủ yếu. 
Ngày nay, kiến thức trở nên khá phổ biến, phô biến đến mức chỉ cần bạn có 
ngoại ngữ thì nghe Youtube không cũng đủ nâng kiến thức của bạn lên mẫy 
phần. Nhưng ngoại trừ những kiến thức hữu ích thì song song đó cũng đầy các 
kiến thức vô bổ, thậm chí độc hại. Wisdom ở thời hiện đại còn thể hiện trong cả 
việc bạn có thể phân biệt giữa những kiến thức có giá trị và đám thông tin độc 
hại đang tràn lan như hiện nay. 


Kinh nghiệm cũng là một yếu tô dễ bị nhằm lẫn với wisdom. Rất nhiều người 
nhằm lẫn việc thời gian sống lâu trên đời sẽ giúp bản thân "thông thái" hơn 
người khác. Việc sống lâu nhưng không bước ra khỏi vòng an toàn, không tiếp 
cận những điều mới mẻ, không thất bại và học cách đứng dậy sau mỗi lần vấp 
ngã thì cũng sẽ không thể có thêm kinh nghiệm được. Và nên nhớ rằng kinh 
nghiệm nếu không đi kèm với kiến thức cũng không giúp bạn có thêm wisdom. 
Đặc biệt trong thời hiện đại, kinh nghiệm phải liên tục được cập nhật nếu không 
muốn trở nên lỗi thời. 

Với một người Stoic hiện đại, kiến thức và kinh nghiệm hiển nhiên là điều phải 
trau dồi. Hơn thế nữa, một người Stoic phải luôn luôn vận dụng kiến thức, kinh 
nghiệm và sự hiểu biết của bản thân đề phân biệt tốt-xấu, đúng-saI, nội tại-ngoại 
cảnh, các giá trị và phản ứng phù hợp dựa theo giá trị (respond to things In 
accord with value) 


Khi không có wisdom, tất cả đức hạnh khác đều vô nghĩa vì bạn không thể nhận 
được những sự việc diễn ra trong cuộc sống là nội tại hay ngoại cảnh, tốt hay 
xấu, đạo đức hay vô đạo, thiếu hay thừa, giá trị cao hay thấp, ích kỷ hay vị tha, 
hữu ích hay độc hại...Chỉ khi có Wisdom thì con người mới biết khi nào là đủ 
để có thê thực hành Temperance. Không có Wisdom, cả 3 virtue còn lại vô 
nghĩa. 


https://thuviensach.vn 


Có rất nhiều người khi tìm hiểu stoicism nhưng chỉ nhớ được mỗi khái niệm 
"tập trung vào những thứ có thể kiểm soát được, và đừng lo về những thứ không 
thê kiểm soát được" mà không xây dựng cho bản thân wisdom. Kết quả là họ 
biến thành một kiểu người dị vì họ gán sai gần hết mọi sự việc trong cuộc sống 
là kiểm soát hay không thê kiểm soát và hành động trở nên quái dị. Việc thực sự 
hiểu được lời của tiền nhân và hành động đúng là một trong những dấu hiệu của 
wisdom, còn nếu chỉ máy móc thực hiện mà không bỏ thêm tí muối thì chính là 
biểu hiện của sự ngu dốt. 


Một ví dụ cụ thể của việc máy móc thực hiện khái niệm của StoIcism giữa mùa 
dịch COVID-19 sẽ trông như thê này: 


Thiếu muối: ok dịch bệnh là không kiểm soát được nên cứ mặc kệ nó, không 
cân cập nhật thông tin gì cả, nêu chêt thì chêt thôi, cứ YOLO đã (hoặc chui 
xuông hâm tránh bom trôn) 


Có Wisdom: không panic, dự trữ ĐỦ thực phẩm, khẩu trang, nước rửa tay, bình 
tĩnh ở nhà, giữ khoảng cách với người xung quanh nêu phải ra ngoài, luôn cập 
nhật thông tin mới. Không tích trữ quá nhiêu, chia sẻ với những người thiêu 
thốn. 


Tóm lại, Wisdom là virtue quan trọng nhất mà mỗi người Stoic bắt buộc phải 
có. Nêu chưa băt đâu xây dựng Wisdom thì chưa thê nói là theo StoIcism được. 


WISDOM: The ability which by 1tself 1s productive of human happiness; the 
knowledge of what 1s good and bad; the knowledge that produces happiness; the 
dispositlon by which we Judge what 1s to be done and what 1s not to be done. 


4/ TEMPERANCE - SỰ ĐIÊU ĐỘ 
Phần I : Temperance và của cải, vật chất. 


Temperance là một trong những đức hạnh căn bản nhất của một người Stoic. 
Một người không thể gọi bản thân là Stoic nếu chưa thực hành được 
Temperance trong cuộc sống hằng ngày. Temperance có thê được hiểu là khả 
năng kiểm soát bản thân (self-control) trước vạn vật xảy đến với chúng ta, bên 
trong lẫn bên ngoài. Biểu tượng dễ hiểu nhất với Temperance theo văn hóa Á 
Đông của chúng ta là hình âm dương. Trong âm có dương, trong dương có âm. 
Và âm lẫn dương luôn tổn tại song song và luôn luôn ở trạng thái cân bằng. 


Hạnh phục và tự do thật sự chỉ có thể đạt được khi bản thân đạt được sự cân 
băng, không phải băng việc thiêu thôn quá mức hay dư thừa quá mức. Điêu này 
đúng với tât cả khía cạnh trong cuộc sông, từ vật chât đên tính thân. 


https://thuviensach.vn 


TEMPERANCE VÀ CỦA CẢI, VẬT CHÁT 


Ví dụ dê hiêu của Temperance trong khía cạnh vật chât được thê hiện ở nhận 
thức về của cải, tiên bạc trong cuộc sông. Seneca đã nói về của cải vật chât như 
sau: 


"You ask what 1s the proper limit to a personˆs wealth? First, having what 1s 
essential, and second, having what 1s enough." 


Với người Stoic, tiền bạc, của cải không phải là mục tiêu nhưng là một công cụ 
để đạt tới sự vên bình, tự do và hạnh phúc. Sự nghèo khó cũng là vật cản khá 
lớn khi con người tìm kiếm hạnh phúc, tự do, và điều này càng đúng hơn ở xã 
hội hiện đại. Thực tế đã chứng minh khi thu nhập cải thiện hơn, các nhu cầu về 
vật chất, tinh thần được thỏa mãn thì con người cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, 
vui vẻ hơn và tập trung được năng lượng cho những việc khác cần thiết hơn. 
Nếu bạn có thê kiếm tiền, và giỏi về kiếm tiền, bạn cứ việc kiếm, không sao cả. 
Chỉ cần bạn nhận ra bao nhiêu là CÂN THIẾT trước tiên, và sau đó bao nhiêu là 
ĐU. 


Ở đây không có nghĩa là người nghèo sẽ không thê đạt được hạnh phúc và yên 
bình. Epictetus là một nô lệ nhưng đã vượt qua số phận đề ngang hàng với 
Marcus Aurelius, trở thành thây của các vị vua. Ở đây chúng ta chỉ thấy rõ là 
"có ĐỦ tiền thì DẼ đạt tới hạnh phúc và bình yên HƠN là không có tiền". Việc 
có ĐỦ điều kiện vật chất sẽ giúp chúng ta gỡ được kha khá vật cản trên con 
đường đạt tới bình yên, hạnh phúc. 


Tuy nhiên tại sao tôi luôn phải nhắn mạnh khái niệm ĐỦ rồi CÀN THIẾT khi 
nhắc đến Temperance ở khía cạnh vật chất? Việc giới hạn bản thân biết bao 
nhiêu là CÂN THIẾT, bao nhiêu là ĐỦ cực kỳ quan trọng đề bản thân không bị 
trượt dài bởi lòng tham. 


Giống như 2 mặt của đồng xu, con người rất dễ đổi mặt. Một người lúc trẻ có 
cuộc sống khó khăn, phải tiết kiệm từng đồng, đến khi vô tình trúng cơ hội kiếm 
tiền cũng sẽ dễ bị đồng tiền tha hóa, trở nên tham lam biến chất hoặc trở thành 
nô lệ của đồng tiền. Cứ để ý những gia đình đột nhiên giàu nhờ trúng bất động 
sản, trúng số hay kiếm được vài mối làm ăn bất chính mà xem. Đề ý cách họ 
tiêu tiền, cách họ đối xử với những người thân, bạn bè khi không còn cùng đăng 
cấp là thấy rõ. Khi không tự giới hạn bản thân biết thế nào là ĐỦ, con người ta 
sẽ trượt dài và đễ dàng biến chất. 


Ở một khía cạnh khác, có những người không biết thế nào là ĐỦ và trở thành 
nô lệ của vật chất. Họ làm 12-14 tiếng/ngày nhưng vẫn chưa thấy ĐỦ nên cũng 
không thể kiếm được hạnh phúc và bình yên. 


https://thuviensach.vn 


Sẽ có một số bạn sẽ hỏi "Thế nào là cần thiết, thế nào là đủ?". Tất nhiên sẽ 
không có một đáp án chung nhất cho tất cả mọi người. Đề biết thế nào là CÂN 
THIẾT, thế nào là ĐỦ, chúng ta sẽ cần tới 1 virtue khác là Wisdom (sẽ được 
diễn giải ở các bài sau). 

"Tiền bạc là một người đây tớ tốt nhưng là một ông chủ tôi". Hãy để tiền bạc, 
tài sản làm đúng vị trí của nó, một người đầy tớ tốt để giúp chúng ta đạt tới hạnh 
phúc, bình yên dễ dàng hơn chứ không phải dắt mũi chúng ta. 


Trên con đường kiếm tiền, đôi lúc nên tự hỏi bản thân "bạn đang cô gắng kiếm 
tiền để làm gì?", "bạn đang dùng tiền kiếm được để làm øì?", "những thứ bạn 
đang dùng tiền kiếm được để mua có giúp bạn thánh thơi hơn không?", "bạn có 
còn thiếu thôn nhiều không?", "nếu một ngày nào đó số tiền trong tài khoản bốc 
hơi phân nửa (như hôm 12-13/3 vừa rồi), bạn có còn cảm thấy binh tĩnh được 
không?" 


Hôm nay thế thôi nhé. 
Phần 2: Temperance với các mặt về tinh thần. 


Với những người vừa tìm hiểu về Stoic, temperance có vẻ như chỉ nhằm vào các 
giá trị vật chất hữu hình như tiền bạc, tài sản. Thực tế temperance còn bao gồm 
cả các mặt về tinh thần (spiritual) như tình yêu, khát vọng, hoài bão, tâm linh, 
tôn giáo... Và đây cũng là điểm khác biệt giữa Stoicism so với Phật pháp hay 
cách tu tập của các tôn giáo khác. Sống Stoic không nhất thiết phải từ bỏ khía 
cạnh nào về mặt tinh thần cả, miễn sao bạn biết được đâu là giới hạn của bản 
thân trong mỗi khía cạnh. Và tất nhiên để biết được đâu là giới hạn thì chúng ta 
cần thêm 1 virtue khá quan trọng là Wisdom (sẽ được nói đến ở phần sau). 


Một sô áp dụng của Temperance về mặt tinh thân có thê kê đên như sau: 


Ở khía cạnh tình yêu, việc chỉ yêu bản thân, không đếm xỉa tới người khác sẽ 
biến mình thành 1 con người ích kỷ, thiếu sự đồng cảm. Nhưng nếu yêu người 
khác quá mức thì sẽ biến thành kiểu bị lụy. Nam thì thành SIMP, soyboy. Nữ thì 
thành cái bóng theo đuôi đàn ông. Yêu vừa đủ là được. 


Ở khía cạnh tôn giáo, có một tôn giáo đề thờ phượng như Công Giáo hay Phật 
Giáo đều rất tốt. Việc thừa nhận có các Đắng vượt trên sự tồn tại của loài người 
giúp bản thân nhận ra con người vẫn rất nhỏ bé trong vũ trụ bao la này, trí thức 
con người vẫn bị giới hạn. Tuy nhiên nếu tôn sùng quá mức sẽ dẫn đến hệ quả 
là khi gặp các vấn đề trong cuộc sống, thay vì động não suy nghĩ cách giải quyết 
thì chỉ chăm chăm cầu nguyện và hy vọng rằng chỉ cần vô nhà thờ, vô chùa thắp 
hương thật nhiều thì mọi sự sẽ được giải quyết. Đây là kiểu suy nghĩ cực kỳ non 


https://thuviensach.vn 


nớt. Covid-19 tan tành ở Hàn Xẻng cũng nhờ một tín đồ sùng đạo, thay vì đi 
khám bệnh và cách ly thì tới nhà thờ câu nguyện chung với cộng đông. 


Ở khía cạnh tâm linh, hiện có kha khá người (ở trong group này luôn) nghĩ rằng 
chỉ cần chăm chỉ ngồi nghe kinh kệ, học Phật pháp, nghe thuyết giảng, thiền là 
đủ để giác ngộ mà không cần bước ra đời. Đây là một thiếu sót khá lớn. Việc 
hướng vào bên trong là một điều tốt, nó giúp bản thân nhận ra chính mình và kết 
nối với với self, shadow, anima/animus. Nhưng nếu chỉ chăm đi vào trong mà 
ko nhìn ra ngoài thì sẽ mất đi tính thực tế và cũng dễ gây ATSM. 


Ở khía cạnh học tập, đọc sách là một cách học rất tỐt. Nhưng nếu chỉ căm đầu 
trong nhà đọc sách mà không đem kiến thức thu được ra thực hành thì kiến thức 
đó cũng dễ dàng biến mất. Đặc biệt là các sách về kỹ năng thì càng phải thực 
hành nhiều để biết sự khác biệt giữa sách và thế giới thật. Và cũng phải cân thận 
với việc đọc sách nếu sách bạn đọc là mớ self-help gây ATSM, đọc lắm thứ đấy 
còn hại hơn ko đọc. Hoặc như đọc cả đám quy tắc dating (như đề đàn ông chủ 
động, phải hạn chế reply, để đàn ông chi trả toàn bộ...) nhưng bản thân lại chả đi 
date bao giờ đề kiêm chứng thì kiến thức đó vứt sọt rác. 


Ở khía cạnh hoài bão, tham vọng, việc mỗi người có tham vọng, hoài bão sẽ là 
động lực thúc đây bản thân phát triển và thay đổi xã hội. Tuy nhiên trên con 
đường thực hiện than vọng, hoài bão của bản thân, vẫn cần phải có những chặng 
nghỉ để nhìn lại con đường mình đã đi và đích đến phía trước. Liệu cái hoài bão 
đó có thực tế không? Có bao nhiêu người mình đã làm tôn thương, đã đạp lên 
trên con đường đạt tới hoài bão. Nếu quá tập trung vào bên ngoài mà mắt kết 
nối vs bên trong, anima/animus sẽ xuất hiện và quật bạn để bù trừ. 


Ở khía cạnh cảm xúc, đặc biệt những cảm xúc có tính bộc phát như anger hoặc 
cảm xúc liên quan đến bản năng như libido và egoism, việc kềm chế các cảm 
xúc bùng nỗ này chỉ làm năng lượng của chúng tích tụ vào shadow và chực chờ 
cơ hội bùng nỗ. Nhưng nếu không học cách kiểm soát mà luôn thể hiện tất tần 
tật ra ngoài thì cũng làm con người trở nên "con” chứ không còn "người" nữa. 
Việc hiểu và sử dụng được các năng lượng này vào đúng mục đích cũng là cách 
để đạt tới hạnh phúc. 


Và còn rât rât nhiêu khía cạnh khác của tinh thân mà Temperance của StoIcIsm 
cân được áp dụng đê đạt tới eudaimonia. Trong phạm vi bài việt này thì mình 
chỉ có thê việt tới đây. 


https://thuviensach.vn 


